= ` r2 A 
Sinh ra từ vẻ đẹp Nhật 

r2 
Ban. 
nguyen chu nhac 
Chao mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 





nguyễn chu nhạc 
Sinh ra từ vẻ đẹp Nhật Bản. 


Đấy là đề từ Diễn văn nhận giải Nobel văn học năm 1968 
của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản- Y. Kawabata. 


Sinh ra từ vẻ đẹp Nhật Bản, tôi muốn kết phần Du ký 
đất nước Mặt trời mọc-xứ sở Hoa anh đào, bằng đề từ của 
bậc vĩ nhân. Và bằng cách kể lại vài ba câu chuyện đơn lẻ : 


1. Tôi có người chị ruột là tiến sĩ nông nghiệp, và 
người anh rể, cũng tiến sĩ nông nghiệp, đôi vợ chồng tiến sĩ 
này hiện cùng công tác tại Bộ NN&PTNT. Họ giỏi tiếng Anh, 
quan hệ quốc tế rất rộng, đi nước ngoài thường xuyên nhu 
phụ nữ di chợ. Lé dĩ nhiên, khách Tay Tàu đến ăn cơm với 
gia đình họ cũng khá thường xuyên. Trong số khách ngoại 
quốc ấy, tôi có chú ý đến mấy vị khách người Nhật Bản, 
đúng ra là ba lão nông Nhật Bản. Vậy thì, lão nông của một 
đất nước phát triển cỡ hang đầu thế giới khác chi với lão 
nông dân Việt Nam ( thành thật mà tự nhận, nền nông 
nghiệp còn lạc hậu ) ? 


Trước tiên, về xuất xứ của ba lão nông Nhật Bản này. 
Nguyên người anh rể tôi, cách đấy dăm năm, có một khóa 
học và thực tập quốc tế về quy trình công nghệ nông nghiệp 
sạch kéo dài tại Hokaido ( một đảo lớn ở miền bắc quanh 
năm giá lạnh Nhật Bản ). Anh đã từng đến ở nhiều ngày để 
tham khảo công nghệ nông nghiệp sạch tại trang trại của ba 


lão nông này. Mỗi lão nông là chủ của một trang trại cỡ hàng 
trăm héc-ta đất đai, canh tác bằng máy móc hiện đại, sử 
dụng máy bay nhỏ để phun thuốc. Rồi thành quen thân. 
Chẳng hiểu, qua anh, họ tìm hiểu được gì về Việt Nam, mà 
sau đó, hầu như năm nào họ cũng rủ nhau đi du lịch Việt 
Nam. Lạ một điều, năm nào họ cũng tới Việt Nam vào đúng 
dịp Tết Nguyên đán. Suốt mấy ngày tết ở Việt Nam, tuy nghỉ 
ở khách sạn, song họ đăng ký ăn ngày hai bữa sáng, tối ở 
nhà anh chị tôi. Món ăn, không sơn hào hải vị, chỉ yêu cầu 
thuần món ăn ngày tết của Việt Nam, như bánh chưng, giò 
các loại, nem, măng, miến, rồi ra là bún ốc, bún dọc mùng 
v.v... Lịch trình của họ, ngoài hai bữa sáng-tối ở nhà anh chị 
tôi, họ gọi ta-xi đi chơi bời thăm thú đâu đó cả ngày, trưa 
gặp đâu ăn đó, Hà Nội thì phố cổ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, 
chùa Trấn Quốc, Trấn Vũ; xa hơn là Hà Tây ( chùa Tây 
Phương, chùa Mía, đền Và, làng cổ Đường Lâm, chùa Hương, 
chùa Thày ); hoặc Bắc Ninh ( chùa Dâu, chùa Bút Tháp, đền 
Lý Bát Đế, đền Bà Chúa Kho ); Nam Định ( đền Trần, chùa Cổ 
Lễ, chợ Viềng)...Hỏi kỹ, họ bảo, nước Nhật giờ ăn tết Tây ( 
Dương Lịch ), bỏ tết truyền thống ( tương đương tết Âm lịch 
như Trung Quốc, Việt Nam ), nên lớp người cũ như họ thấy 
thiếu, thấy thèm, nên sang Việt Nam để tìm lại không khí và 
cảm giác xưa cũ; thêm nữa, tuy giàu có đấy, song họ cảm 
thấy cô đơn ngay chính trên quê hương và mảnh đất của 
mình, bởi con cái họ đã phương trưởng và đều rời quê đi lập 
nghiệp, định cư ở các trung tâm thành phố lớn như Tokyo, 
Nagoya, Kyodo...Tiền nhiều để làm gì, khi bị con cái bỏ mặc 
? Thế là họ tụ tập nhau, thành từng nhóm, năm di du lịch 


một vài lần đâu đó khắp thế giới tùy thích, để được tiêu 
những đồng tiền do mình kiếm ra, và quan trọng, là để tìm 
lại cảm giác được sống !... 


2. Thời gian ở Tokyo, đoàn chúng tôi ở trong một tòa 
nhà khách cao 9 tầng của Trung tâm Y tế quốc tế Nhật Bản. 
Hằng ngày, đi làm hay đi chơi, chúng tôi đều phải đi bộ 
chừng hơn nửa cây số để ra ga metro Kawamatsu. Đoạn phố 
này hơi dốc. Và chỉ một ngày sau, chúng tôi đã tìm được 
đường di tắt, đi loanh quanh qua một ngõ nhở giữa khu dân 
cư. Lặng quan sát hai bên xem dân tình cái đất nước giàu có 
và hiện đại cỡ bậc nhất thế giới này, lại cũng dân mũi tẹt da 
vàng như dân mình, xem họ sinh sống ra sao? Song chỉ thấy 
ắng lặng, duy chỉ những sợi dây căng ngang trên hiên mỗi 
nhà thì cũng đày rẫy các cặp treo phơi quần áo. Để ý mãi 
mới thấy một nhà, dưới sân có đôi cụ già, một nam một nữ, 
cỡ tuổi 80-90, ngồi chung trên một băng ghế tựa dài, mỗi 
người ở chót một đầu, mặt ngoảnh ra hai phía ngược nhau, 
và hình như họ đều lẩm bẩm gì đấy. Tôi đồ là cặp vợ chồng 
già, và không biết họ đang nói chuyện với nhau hay lẩm 
bẩm tự nói chuyện với chính mình đây? Suốt cả tuần sau 
đó, sáng chiều ngang qua, đều thấy vậy. Chắc hẳn cặp vợ 
chồng già này lam cẩm, lẫn can cả rồi. Ho han cũng bị con 
cái bỏ mặc, hằng ngày, đợi trời hửng nắng, ra sân ngồi hong 
nắng, trò chuyện với nhau và tự trò chuyện với quá khứ của 
mình ? Tự nhiên rùng mình, rồi trạnh lòng nghĩ, mai sau, nhờ 
trời cho thọ đến cái tuổi ấy, chẳng hiểu rồi mình có như thế 
không ? E rằng, còn tệ hơn nữa kia ?... 


3. Khi đi thăm thú Tokyo, tôi đã ngang qua khu Lầu 
công chúa, đến tận cổng Hoàng cung Nhật Bản, ngắm nhìn, 
chụp ảnh. Lúc ấy, chộn rộn nhiều cảm xúc chen lấn nhau, 
sau về mới ngẫm nghĩ, xem cái mô hình Nhà nước Quân chủ 
lập hiến ( Chính phủ Hoàng gia ) Nhật Bản này nó ra sao ? 
Trên thế giới hiện nay, ngoài Nhật ra, còn có một số quốc gia 
theo mô hình này như : Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hà 
Lan, Đan Mạch, Thái Lan, Campuchia...Đáng lý ra, còn có cả 
Trung Quốc nữa, nếu như Triều đình nhà Thanh ( cụ thể là Từ 
Hy Thái Hậu) không bị Viên Thế Khải lừa một cú ngoạn mục. 
Lịch sử cận đại Trung Hoa, theo tôit biết, Viên Thế Khải đã 
cùng một lúc lừa dối cả Hoàng đế Quang Tự và Từ Hy Thái 
hậu. Họ Viên kia vờ liên kết với vua Quang Tự lật đổ Từ Hy 
và canh tân đất nước, song đến lúc khởi sự, họ Viên lại mật 
báo cho Từ Hy để bà này ra tay trước, bắt giam lỏng Quang 
Tự tại Di Hòa Viên cho đến khi vị hoàng đế này chết. Kẻ 
hưởng lợi không ai hết, ngoài họ Viên. Sau này, nhà Thanh 
đổ, Viên Thế Khải đục nước béo cò, cướp quyền của những 
người dân chủ, lên làm tổng thống Trung Hoa dân quốc, và 
sau đó xưng Vua, cho đến khi bị giét . Thực ra, trước đó, khi 
Thanh triều còn, với sự dàn xếp của Viên Thế Khải ( có sự 
hậu thuẫn của Anh quốc và liên minh châu Âu ), Từ Hy Thái 
hậu đã thỏa hiệp với Tôn Dat Tiên và chính sách "Tam dân " 
của ông, đồng ý về quan điểm, nhằm tiến tới hình thành 
một nhà nước Quân chủ lập hiến ( hạt nhân là chính phủ 
hoàng gia nhà Thanh ). 

Về sự ưu việt hay không của mô hình quản lý này, tôi 


không dám lạm bàn, bởi mình hiểu chưa thấu đáo và kiến 
thức còn nông cạn. 

Thực ra, lịch sử Việt nam ta đã cho thấy, ta từng mô 
hình nhà nước kiểu tương tự từ rất sớm. Đó là bắt đầu từ 
thời kỹ Lê Trung Hưng, với mô hình song trị, Vua Lê-Chúa 
Trịnh. Trong mô hình nhà nước này, Vua Lê là chủ nhân đất 
nước, ra chiếu chỉ, ban hành phép nước, nhưng điều hành là 
Phủ Chúa ( cụ thể là Chúa Trịnh ). Với các vị chúa anh minh 
như Trịnh Tùng, Trịnh Cương, Trịnh Tráng, đất nước ta dưới 
triều Hậu Lê đã có một thời gian dài thịnh trị. Về việc này, 
tôi xin phép sẽ bàn riêng trong một bài viết khác. Nêu ra 
đây, để thấy rằng, trong lịch sử nước nhà, cha ông ta cũng 
đã sớm sáng tạo ra một mô hình quản lý đất nước khá tiên 
tiến. 


4. Với ba câu chuyện vừa nêu, tôi không có ý định 
kiến giải gì. Chỉ càm nhận đôi điều nho nhỏ. Ấy là : Vẻ đẹp 
nào cũng có khiếm khuyết của riêng nó ( tỷ như : ngọc dù 
quý đến đâu cũng có vết, tấm huy chương danh giá nào 
cũng có mặt trái của nó ). Thứ nữa, hành trình đến Chân- 
Thién-My thật gian khó làm sao ! 

Phải vậy không, thưa các bạn yêu quý của tôi ? 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct. Ly đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 7 năm 2010 


